PHẦN PHỤ LỤC 


2 *® Thiền sư Ajahn Chanh 


NỘI DUNG 


PHẦN PHỤ LỤC 
VỀ BỘ SÁCH NÀY 
I. Các Phân Của Bộ Sách Này 
II. Đôi Điều Về Chỗ Biên Dịch 
II. Về Các Bài Giảng Cho Tăng Ni 
IV. Tiểu Sử Thiền Sư Ajahn Chah 


11 


Lễ sinh diệt, lú tu hành *® 3 


I 
CÁC PHẦN CỦA BỘ SÁCH NÀY 


Bộ sách này bao gồm những quyển sách đã được biên 
dịch và in từ thời thiền sư Ajahn Chah còn sống cho đến 
những năm gần đây. Các quyển đó là tập hợp các bài giảng 
pháp của thiên sư, và đã được in lần đầu ra thế giới vào 
những thời gian sau đây: 

« quuển 1: Mợi Sự Đến Rồi Đi (2005)1 

« quyển 2: _ Giác Thừa [Cỗ xe Giác ngội (1982) 

« quuểh 3: VỊ Giải Thoát (2002) 

‹ quyển 4: Giáo Pháp Sống (1992) 

« quyển 5: Thức Ăn Cho Tâm (1992) 

‹ quyển 6: Đường Đi Đến Bình An (1996) 

‹ quyển 7: Sự Sáng Rõ Của Trí Tuệ (2000) 

« quuến8: — Sự Bình An Không Lay Chuyển (2003) 

« quyển 9: Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta (2004) 


Tất cả những quyển sách này đã được sắp xếp, chế bản 
lại theo một lối trình bày (format) giống nhau trước khi cho 
in lại và cho đăng phổ biến trên các trang web về thiền sư 
Ajahn Chah. Chúng tôi cũng đã cố gắng tìm ra và hiệu chỉnh 
các lỗi sai trong các phiên bản trước đó. Ví dụ, phần chương 
đầu tiên [Tu Tập Tâm Này] của quyển "Vị Giải Thoát" mới 
được dịch lại cho hoàn chỉnh trước khi đăng. Một số bài 


1 (Quyển này được phát hành riêng sau này bởi dịch giả Paul Breiter; ông 
từng xuất gia tu bảy năm ở Thái Lan và là phiên dịch cho thiền sư Ajahn 
Chah. Thực ra quyển sách nay là chọn lọc những câu nói và trích đoạn của 
các bài giảng, bao gồm cả những bài giảng trong các quyển còn lại. Do vậy, 
trong các quyển còn lại, quý vị sẽ đọc lại một số đoạn đã được trích ghi 
trong quyển 1 này). 


4® Thiền sư Ajahn Chah 


giảng? trong quyển "Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta" có nhiều 
chỗ dịch mới đã được bổ sung cho bản in đầu tiên. Có hai bài 
giảng khác đã bị bỏ ra khỏi quyển "Mọi Thứ Đều Dạy Chúng 
Ta” trong lần in trước, giờ đã được đưa vào lại. Quyển "Cha 
Khóa Dẫn Đến Giải Thoát" in trước kia không được đưa vào 
trong bộ sách này; thay vào chỗ đó là "% Bình An Không La 
Chuyển" đã được chọn đưa vào; thực ra cái sau là bản dịch 
thay thế của cái trước. 

(Bản tiếng Anh của tất cả các quyển có thể được tìm đọc 
trên nhiều trang web Phật giáo; dễ tìm thấy nhất theo đúng 
thứ tự trên là trên trang web chính: ;00u.ajahnchah.ore, 
tưu.{orestsanghapublicaHons.0r9). 

Chúng tôi hy vọng những cố gắng của chúng tôi trong 
việc biên tập lại những bài giảng Pháp của thiền sư Ajahn 
Chah sẽ mang lại nhiều ích lợi cho quý bạn đọc. 

TÙ kheo Dhammna]oH 0à Từ kheo Gauesako 


2 Đó là các bài giảng: "Hiểu Biết Về Thế Giới", "Hiểu Biết Về Khổ”, và "Chùa Vô 
Minh". 
3 Đó là các bài giảng: "Kiêng Cữ Đúng Đắn" và "Một Chữ Cũng Là Đủ". 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành * 5 


H 
ĐÔI ĐIỀU VỀ CHỖ BIÊN DỊCH 


Hầu hết những bài giảng trong bộ sách này được biên 
chép từ những băng cát-sét cũ của thiên sư Ajahn Chah, một 
số bằng tiếng Thái và một số bằng phương ngữ vùng Đông- 
Bắc Thái Lan (giáp Lào, phương ngữ của Lào); được thu âm 
bằng những máy thu âm chất lượng thấp (những loại máy 
thu âm đơn giản, rẻ tiên) và được giữ trong những điều kiện 
bảo quản không tốt lắm của những ngày đó. Điều đó cũng 
gây khó khăn cho công việc biên dịch, có lúc bị mất chữ hay 
mất câu; có lúc có đoạn nghe không rõ nên các thầy phải đi 
tìm hỏi những người nghe đã quen thuộc và biết rõ những 
câu đó của thiền sư. 


Về công việc dịch thuật, nhiều người dịch khác nhau đã 
cố gắng dịch chính xác nhất với nội dung của lời giảng, 
nhưng họ cũng bỏ bớt những câu lặp đi lặp lại trong văn nói 
khi thầy đang giảng giải. Những chữ Pãäli đã ngấm vào tiếng 
Thái theo thời gian nên đã thu nạp thêm những nghĩa phụ: ví 
dụ, chữ "2rơne” trong tiếng Thái là có liên hệ với chữ 
"ãrqtmmana" trong tiếng Pali—- có nghĩa là đối tượng của tâm 
hoặc nhận thức của tâm, nhưng nghĩa chung là "trạng thái” 
hoặc là "cảm xúc”. Thiền sư đã dùng những chữ đó theo cả 
hai nghĩa, và chúng ta phải dịch cho đúng với ngữ nghĩa và 
bối cảnh của mỗi câu nói khác nhau. 

Những chữ Päli nhiều lúc được thiền sư giữ nguyên 
khi giảng, có khi thiền sư dịch ra tiếng Thái. Quan trọng là 
người nghe có thể đọc được, hiểu được. Những chữ Päli đó 
thường ngắn và quen thuộc đối với người nghe, họ đã biết ít 
nhiều thuật ngữ Phật giáo; trong những trường hợp đó thiên 
sư thường giữ nguyên tiếng Pali. Điều này thiệt ra cũng 


6 * Thiền sư Ajahn Chanh 


không khó gì cho ai, bởi lúc đó thầy cũng đã giảng giải rất 
nhiều ý nghĩa xung quanh những chữ đó. Những chữ dài 
hơn hoặc ít quen thuộc hơn với người nghe thì thiền sư 
thường dịch ra. Trong số đó có hai chữ đáng lưu ý. Chữ 
Kãmasukhallikanuyoso và chữ Attakilamathanuyoso đã được 
thiền sư dịch ra là hai cực đoan: "Sự đắm mình trong Khoái lạc" 
và "Sự đắm mình oào Đau khổ". Hai chữ này xuất hiện không 
quá năm lần trong bộ sách này. Mặc dù bản dịch tiếng Anh 
có thể chưa thực sự sát với nghĩa của những chữ Pali đó, tuy 
nhiên đó là cách dịch đúng với nghĩa mà thiền sư Ajahn 
Chah muốn nói. 


Việc biên dịch đòi hỏi sự chuyển nghĩa càng chính xác 
càng tốt; đó là việc đi tìm con đường trung đạo giữa những 
cách dịch quá cùn ngủn, hoặc quá bóng bẩy, hoặc trôi chảy 
nhưng không chuyển nghĩa chính xác, luôn là việc rất khó 
khăn. Mỗi người trong số các dịch giả đã dung hòa và kết 
hợp nhiều cách diễn dịch khác nhau, sao cho chuyển được 
hết ý nghĩa của lời dạy. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đã 
cố xoay sở để một mặt giữ lại tất cả tính giản đị rõ ràng, tính 
trực chỉ và tính khôi hài trong cách nói của vị thiền sư; mặt 
khác chuyển tải được tính thâm thúy nằm bên dưới những 
lời dạy đó, làm cho chúng càng hay và khơi gợi cảm hứng 
của người nghe. 

Thiền sư Ajahn Chah luôn luôn thuyết giảng bằng 
những ngôn từ giản dị thường ngày. Mục tiêu của thầy là 
làm rõ Giáo Pháp, không làm người nghe khó hiểu với 
những thông tin chồng chất. Vì lẽ đó, những bài nói chuyện 
trong bộ sách này đã được chuyển dịch tương ứng ra tiếng 


+ (Chỗ này bản dịch Việt dịch theo nghĩa tiếng Anh dịch là “Sự mê đắm theo 
khoái lạc” và “Sự dấn thân uào khổ äau” hoặc “Sự chạu theo khoái lạc giác quan” 
và “Sự dấn thân uào khổ hạnh”, hoặc tương tự như vậy.) 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành ® 7 


Anh giản đị. Mục đích là thể hiện đủ cả tỉnh thần và chữ 
nghĩa trong lời dạy của thiên sư Ajahn Chah. 

Những người dịch thành thật xin lỗi nếu có những câu 
hay đoạn nào chưa thực sự rõ nghĩa hoặc chưa được hoàn 
chỉnh câu cú. Chúng tôi tin rằng bản dịch này sẽ mang lại 
những sự quán niệm bồi dưỡng cho tâm của số người thiền 
đang gia tăng. 

Cầu cho tất cả mọi chúng sinh thoát hết khổ. 


Tăng Đoàn, 
Chùa Wat Pah Nanachat, Thái Lan. 


8 *s Thiền sư Ajahn Chanh 


II 
VỀ CÁC BÀI GIẢNG 
CHO TĂNG NI 


Một nét nổi bật trong giáo lý của thiên sư Ajahn Chah 
là sự nhẫn mạnh việc tu tập của các tăng ni trong Tăng đoàn. 
Phần nổi bật đó được coi như một cỗ xe để tu tập Giáo Pháp. 
Điều này không có nghĩa phủ nhận sự ưu ái trước sau như 
một mà thầy cũng đã dành dạy cho các người tại gia, nhờ đó 
thây có thể giao tiếp một cách thông thái với mọi người 
thuộc mọi thành phân khác nhau trong đời sống, từ những 
nông dân bình dị cho đến những giáo sư đại học. Chúng ta 
dễ dàng nhìn thấy những kết quả thầy đã làm được với việc 
truyền dạy và tạo lập những cộng đồng của Tăng đoàn ở 
nhiều chùa [tu viện, thiền viện]. Những kết quả đó ngày 
càng gia tăng ở các chùa ở Thái Lan, và sau đó ở nhiều nước 
như Anh, Úc, châu Âu và những nơi khác. Thầy Ajahn Chah 
nhìn thấy trước sự cần thiết thiết lập Tăng đoàn ở các nước 
phương Tây nếu nhìn ra những kết quả dài hạn của nó. 


Tập sách này là tuyển chọn những bài giảng mà thầy đã 
dạy cho các Tăng, Ni và Phật tử tại gia.” Những bài giảng cho 
Tăng, Ni được giảng tại Chùa chính Wat Pah Pong, nơi thây 
trụ trì, và tại các chùa chi nhánh [chi viện] trong Thái Lan và 
ở nước ngoài. Chỗ này những người đọc là Phật tử tại gia 
cân lưu ý. Những bài giảng cho các Tăng, Ni không phải 
dành cho những người tại gia, và không nên được coi như 
những lý thuyết phổ thông giới thiệu về Phật giáo và thiền 
tập. Đó là những giáo lý dành cho các tu sĩ trong Tăng đoàn, 


5 Phần chú thích dưới các trang đầu của các bài giảng có ghi thời gian, nơi 
chốn, và người nghe là tăng ni xuất gia, hay Phật tử tại gia, hoặc có khi là cả 
hai. 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành ® 9 


chủ yếu nói về đời sống và những vấn đề trong Tăng đoàn. 
Những người tại gia có thể đọc, nhưng quý vị cần nên có một 
số kiến thức căn bản về Phật học thì mới dễ nghe dễ hiểu về 
những bài giảng đó. Nhiều bài giảng loại này nghe rất lạ 
lùng và mù mờ đối với những người đọc là người tại gia. 
Những bài giảng đó chủ yếu nhãn mạnh về sự tuân thủ các 
chuẩn mực nhà chùa và về sự từ bỏ, xuất gia. 


Những người tại gia khi đọc những bài thầy Ajahn 
Chah giảng cho các tăng sĩ ở Thái Lan nên nhớ bối cảnh của 
chúng - đó là một vùng xa hoang vu, khắc nghiệt và nghèo 
nàn thuộc gốc miền Đông Bắc của Thái Lan, là nơi sinh của 
nhiều vị thiền sư xuất sắc và là quê tổ của toàn bộ nhánh Tu 
Thiền Trong Rừng. Người ở vùng Đông Bắc được tôi luyện 
bởi môi trường sống ở đây, họ sống đơn sơ mộc mạc và chịu 
khó một cách nhẹ nhàng, điều đó khiến họ trở thành những 
ứng viên lý tưởng cho lối sống và tu hành của truyền thống 
tu thiền trong rừng. Trong cái môi trường đó, trong những 
sảnh đường nhỏ được thắp sáng bởi một cây nến với các tăng 
sĩ ngồi xung quanh, thây Ajahn Chah đã giảng dạy những 
giáo lý của thầy. 

Những lần giảng pháp của vị thầy thường diễn ra cuối 
mỗi hai tuần, ngay sau khi các tăng sĩ ôn tụng phần giới luật 
Tỳ kheo (paimokkha), (tức ngày Tự Tứ). Nội dung của các bài 
giảng thường bắt đầu từ tình hình tu tập trong chùa lúc đó, 
ví dụ như- sự lơ là trong tu tập, sự không thông hiểu về các 
thanh quy hay giới luật, hoặc chỉ đơn giản là từ "sự chưa giác 
ngộ” nên có rất nhiều đề tài cần phải được chỉ dạy. Trong lối 
sống mộc mạc giản dị và hài lòng với số ít điều kiện sống, 
tính đễ dàng cho qua hoặc ở lại là xu hướng hay xảy ra trong 
các chùa, bởi vậy đề tài thường xuyên trong các bài giảng của 
vị thầy là thúc giục các tăng ni nỗ lực tu tập thực sự. 


10 * Thiền sư Ajnhn Chanh 


Bản thân các bài giảng là những sự soi chiếu và sự kích 
thích người nghe chứ không phải là những giáo lý bài bản 
lớp thứ mà chúng ta có thể đọc trong các kinh sách. Người 
nghe được yêu cầu phải có sự chú tâm hoàn toàn vào giây 
phút hiện tại và sau đó soi chiếu ứng dụng những lời dạy đó 
vào việc tu tập của mình; không phải nghe để ghi nhớ hay để 
phân tách theo các lý lẽ lý thuyết. Bằng cách nghe, suy xét và 
ứng dụng tu như vậy, người tu có thể nhìn ra những khuyết 
điểm của chính mình và học cách ứng dụng tốt nhất những 
phương tiện thiện xảo mà người thây đã chỉ. 

Mặc dù những bài giảng này chủ yếu dành cho các 
tăng, ni và sa-di- những người tại gia nếu biết đọc chắc chắn 
cũng thu được nhiều sự hiểu biết sâu sắc về lý tu tập theo 
đạo Phật. Nếu không hiểu hết thì chí ít cũng đọc được nhiều 
câu chuyện về sự tu tập của chính thiên sư Ajahn Chah, 
những câu chuyện tự tu tự trải đó của thầy đã được kể nhiều 
trong các bài giảng. Quý vị có thể coi chúng như những 
thông tin về tiểu sử của thầy, hoặc như những hướng dẫn 
của người thầy về cách tu tập cái tâm. 

Từ những gì đã được dạy trong các bài giảng trong tập 
sách này, chúng ta có thể hiểu ra rằng việc tu tập cái tâm 
không chỉ là ngồi tu nhắm mắt, cũng không phải để luyện 
siêu một tuyệt kỹ thiền tập, mà để luyện tập sự từ-bỏ cho 
đến tận cùng, như thiên sư Ajahn Chah đã nói. 


Người dịch quyển “Thức Ăn Cho Tâm' 


Lễ sinh diệt, lý tu hành * 11 


IV 
TIỂU SỬ THIỀN SƯ AJAHN CHAH 


Thiên sư Ajahn Chah (trưởng lão Phra Bodhiñãna 
Thera) được sinh ra trong một gia đình nông gốc trong một 
ngôi làng thuộc tỉnh Ubon Rachathani, vùng Đông Bắc Thái 
Lan, vào ngày 17-6-1918. Thầy đã sống phân đầu cuộc đời 
như nhiều trẻ thơ khác ở làng quê Thái Lan. Rồi theo thông 
tục ở quê, khi còn nhỏ thầy đã được thọ giới thành một sa-di 
vào tu học ở một ngôi chùa làng trong ba năm. Ở đó thầy 
được học đọc chữ, viết chữ, và học những giáo lý căn bản của 
Phật giáo. Sau khi hết hạn sa-di, thây quay về nhà phụ giúp 
cha mẹ, nhưng cảm thấy bị thu hút với đời sống tu hành, nên 
năm 20 tuổi [vào ngày 26-4-1939] thây rời nhà đến một tu 
viện và thọ giới xuất gia trở thành một Tỳ kheo. 


Trong những năm đầu, vị Tỳ kheo chỉ chuyên lo học 
các Giáo Pháp căn bản, giới luật, học tiếng Päli và các kinh 
điển Pali. Thời gian đó thân phụ của thầy mất, cái chết của 
người cha làm thức tỉnh thây về sự vô-thường của kiếp sống. 
Điều đó khiến thầy suy tư sâu sắc về ý nghĩa và mục đích 
đích thực của cuộc đời. Mặc dù lúc đó thầy đã học hỏi rất 
nhiều và biết khá rành về tiếng Pali, nhưng thầy vẫn còn ở 
rất xa với loại hiểu biết có thể dẫn đến chấm dứt khổ của 
kiếp sống. Cảm giác chán ngán đối với lẽ thực phũ phàng 
của sự sống đã có mặt và nó làm khởi sinh ước muốn đi tìm 
phần cốt lõi chân thực trong giáo lý của Đức Phật. Cuối cùng 
[năm 1946] thầy đã từ bỏ tất cả việc học và lên đường đi theo 
đời sống du hành khất sĩ. Thây đi bộ khoảng 400 km xuống 
miền trung Thái Lan, tối ngủ trong rừng, sáng đi khất thực 
thức ăn trong những ngôi làng dọc đường. Thầy xin ngụ lại 
trong một tu viện nơi giới luật (vinaya) được dạy, học và 


12 s Thiền sư Ajnhn Chanh 


thực hành một cách kỹ càng. Khi ở đó, thây nghe nói về vị sư 
Ajahn Mun Bhuridatto, một trong những thiền sư được kính 
trọng nhất ở Thái Lan. Mong muốn gặp được vị sư ngộ đạo 
đó, thầy Ajahn Chah lên đường đi về lại hướng Đông Bắc để 
đi tìm sư phụ. Thời gian đó thầy cũng bắt đầu đến tu ở nhiều 
chùa [tu viện] khác nhau, học nhiều về giới luật. Một thời 
gian tuy ngắn, nhưng làm bừng sáng cái tâm, là quãng thời 
gian sống tu với sư phụ Ajahn Mun, vị thiền sự lỗi lạc nhất 
thế kỷ 20 của dòng Thiền Trong Rừng của Thái Lan. Thời đó 
lúc nào thây Ajahn Chah cũng vật lộn với những vấn đề nan 
giải. Thây đã học các giáo lý về giới, định, tuệ; thây có thể 
thuộc nhớ từng chi tiết nhỏ một cách nhanh chóng, nhưng 
vẫn chưa biết cách đưa chúng vào thực hành tu tập. Sư phụ 
Ajahn Mun đã nói với thầy rằng: mặc đù giáo lú rất lớn lao đồ 
sộ, nhưng cốt lõi của nó thì rất giản đơn. Với sự chánh niệm 
được thiết lập, nếu nhìn thấy mọi sự khởi sinh trong tâm 
này: thì ngay đó chính là con đường đạo để tu tập. Lời dạy 
ngắn gọn và trực chỉ đó chính là một thứ khai sáng cho thầy 
Ajahn Chah, và chính nó đã chuyển hóa thầy tiếp cận được 
sự tu tập. Con đường Đạo đã rõ rệt. 


Bảy năm sau đó, thầy Ajahn Chah tu hành như một nhà 
sư khất sĩ theo truyền thống Tu Thiền Trong Rừng, hầu hết 
thời gian sống tu ở trong rừng, trong hang động và ở các 
nghĩa địa, đó là những nơi lý tưởng để tu thiền. Thầy sống tu 
trong những khu rừng đầy cọp beo và rắn rít, dùng những 
sự quán chiếu về cái chết để thâm nhập vào ý nghĩa đích 
thực của sự sống là gì. Có lần thầy đã ngồi suốt đêm trong 
nghĩa địa bên những tử thi để đương đầu với nỗi sợ của 
mình để cuối cùng có thể vượt qua nó. Lúc đó thây ngồi ướt 
sũng dưới mưa bão lạnh giá đối diện với sự hiu quạnh và 
đơn độc tận cùng của một tu sĩ vô gia cư. (Quý vị đã đọc câu 
chuyện làm lay động này trong tập sách). Sau nhiều năm 
lang thang, thây đã được mời về sống tu trong khu rừng rậm 


Lễ sinh diệt, lý tu hành * 13 


ở gần vùng làng quê của thầy. Khu rừng này hoang sơ không 
ai ở, được biết có nhiều cọp dữ và rắn hổ mang và nhiều ma 
quỷ, người ta nói với thây như vậy; chính đó là một nơi hoàn 
hảo cho những người tu thiền trong rừng. 

Cách tiếp cận tới sự tu thiên, tức tu tập Giáo Pháp, của 
thây Ajahn Chah là tuyệt vời tinh khôi. Cách chỉ dạy truyền 
đạt của thây thì rất giản đơn và trực chỉ, luôn nhấn mạnh vào 


sự ứng dụng thực tập và thái độ cân bằng trong tâm. Những 
cách tu và cách dạy đó đã bắt đầu thu hút sự chú ý của nhiều 
tăng sĩ và Phật tử tại gia. Nhờ vậy một ngôi chùa lớn đã 


được xây lên gân khu rừng đó, và càng lúc càng có nhiều 
tăng, ni và Phật tử tại gia đến để nghe học giáo lý và sống tu 
ở đó với thây. 

Cách truyền dạy giản dị mà thâm thúy của thây Ajahn 
Chah cũng là sự thu hút đặc biệt đối với những người 
phương Tây. Rất nhiều người gốc Âu Mỹ đã đến học và ở tu 
với thây trong vài năm hoặc nhiều năm. Năm 1996 một 


14 * Thiền sư Ajnhn Chnh 


người phương Tây đầu tiên đã đến thọ giới xuất gia ở chùa 
tổ Wat Nong Pah Pong, đó là ngài Tỳ kheo Sumedho bây giờ. 
Hồi đó thầy Sumedho mới tu được một tuổi Hạ đang tập 
trung nỗ lực tu thiền trong một chùa gần biên giới với Lào. 
Dù việc tu tập có ít nhiều kết quả, những thầy Sumedho 
nhận ra mình cần phải có người thầy để giáo huấn mình về 
mọi mặt của đời sống tu hành. May mắn thay, một trong 
những tu sĩ của thây Ajahn Chah biết nói ít tiếng Anh đã ghé 
thăm chùa nơi thầy Sumedho đang ở tu. Thầy ấy kể cho thầy 
Sumedho về thầy Ajahn Chah, sau khi nghe xong thây 
Sumedho đã xin phép tạm biệt thầy thọ giới và chùa ở đó và 
quay về chùa Wat Nong Pah Pong với vị tu sĩ kia. Thầy 
Ajahn Chah rất hoan nghênh vị đệ tử mới, nhưng nói rằng Ở 
chùa không có chế độ ưu đãi nào cho người phương Tây hết. 
Thầy ấy phải ăn những thức ăn đơn sơ có được từ khất thực 
và tu tập theo cách 
giống như những tu sĩ 
khác trong chùa Wat 
Nong Pah Pong. Việc 
tu tập có phần khắt 
khe và giới cấm nhiều 
thứ. Thây Ajahn Chah 
thường thúc giục các 
đệ tử phải tu tập hết 
sức mình, thây thử 
thách hết mức chịu khó 
chịu khổ của họ để họ 
tu dưỡng tính nhẫn 
nhục và kiên tâm. 
Nhiều lúc thầy đưa ra 
những việc dường như 
vô lý vô nghĩa để bắt 
các đệ tử làm theo, 


Lễ sinh diệt, lý tu hành * 15 


nhưng mục đích là để phá bỏ sự mê dính của họ vào trạng 
thái tĩnh lặng (của thiên định). Thầy nhân mạnh sự buông-bỏ 
khi quán xét mọi sự điễn ra theo cách của chúng, và nhấn 
mạnh việc tuân giữ giới luật. 

Từ đó, số lượng những tu sĩ người phương Tây đến 
đây tu học ngày càng đông hơn. 5au khi đã tu ở đó được 
năm năm, thây Sumedho được thây Ajahn Chah công nhận 
đã đủ năng lực để dạy giáo pháp; một số Tỳ kheo người 
phương Tây đã đồng ý ở lại để tu học với thây Sumedho. 
Vào mùa nóng bức năm 1975, thầy Sumedho và một số Tỳ 
kheo người phương Tây sống trong khu rừng không xa Chùa 
Wat Nong Pah Pong. Những người dân làng ở đó đã thỉnh 
mời họ tiếp tục ở lại đó để tu và thầy Ajahn Chah đã đồng ý. 
Đó chính là nơi sau này xây nên Chùa Wat Pah Nanachat (có 
nghĩa là "Tu Viện Quốc Tế của phái Thiền Trong Rừng”, dành 
cho nhiều tăng sĩ quốc tế), và thây Sumedho đã trở thành 
thầy trụ trì ngôi chùa đầu tiên ở Thái Lan được coi quản và 
dành cho các tu sĩ nói tiếng Anh. 


Vào năm 1977, thây Ajahn Chah và thây Ajahn 
Sumedho đã được mời đến nước Anh bởi một quỹ giúp đỡ 
các tu sĩ thuộc Tăng đoàn Phật giáo Anh quốc [English 
Sangha Trust]. Sau khi thấy sự quan tâm nghiêm túc của họ 
đối với Phật giáo, thây Ajahn Chah đã để thầy Ajahn 
Sumedho ở lại nước Anh [cùng với hai vị đệ tử người Âu 
cùng đi chung trong đoàn thăm nước Anh lúc đó], các thầy 
đó ở lại tu viện Hampstead Vihara ở Luân Đôn. Thầy Ajahn 
Cha trở lại Anh quốc năm 1979, lúc đó các thầy kia cũng đã 
rời khỏi tu viện ở Luân Đôn để cùng nhau đi mở chùa mới ở 
vùng Sussex, đó là Tu viện Phật giáo Chithurst (mà thầy đã 
nhắc tới trong một bức thư mà quý vị đã đọc trong bài cuối 
của tập sách này). Sau đó thây Ajahn Chah đi thăm và giảng 
dạy ở Mỹ và Canada. 


16 * Thiền sư Ajnhn Chnh 


Năm 1980 thầy Ajahn Chah bắt đầu cảm thấy bệnh tình 
nặng hơn, thầy bị mờ mắt và lẫn trí suốt mấy năm. Năm 1980 
và 1981 thầy rời khỏi chùa Wat Nong Pah Pong trong mùa 
Mưa kiết Hạ đến ngụ ở một chùa khác, sức khỏe đang xuống 
đốc do các biến chứng của bệnh tiểu đường. Khi bệnh tình 
càng tệ hơn, thầy đã dùng thân thể mình như một giáo lý, 
như một ví dụ sống về lẽ vô-thường của tất cả mọi thứ trên 
đời. Thầy thường xuyên nhắc nhở mọi người cố gắng tìm 
thấy nơi nương tựa ở chính mình, bởi thầy cũng không còn 
sức để chỉ dạy cho họ nữa. Tình trạng này dẫn đến ca mổ 
năm 1981, tuy nhiên nó không giúp đảo ngược tiến trình 
bệnh bại liệt, sau đó thầy đã phải nằm liệt giường và không 
nói được. Tình cảnh đó không ngăn được sự gia tăng số 
lượng các tu sĩ xuất gia và Phật tử tại gia đến tu tập ở chùa; 
đối với họ những giáo lý của thầy Ajahn Chah là niềm cảm 
hứng và sự hướng dẫn thường xuyên để tu tập. 

Sau khi nằm liệt giường và im lặng suốt 10 năm trời, 
thật đáng ngạc nhiên, thầy đã được chăm sóc bởi các tăng 
nhân và sa-di, cuối cùng thầy Ajahn Chah đã qua đời vào 
ngày 16-1-1992, năm 74 tuổi, để lại một cộng đồng lớn gồm 
những tu viện và những Phật tử tại gia mộ đạo ở Thái Lan, 
Anh quốc, Thụy Sĩ, Ý, Pháp, Úc, New New Zealand, Canada 

và Mỹ. Ở 

"` những nơi đó 

những giáo lý 
của vị thiền sư 
này vẫn là 


hướng dẫn 
chính để tu 
tập. 

Mặc dù 


thầy Ajahn 


Lễ sinh diệt, lý tu hành * 17 


Chah đã đi xa từ năm 1992, việc tu tập đã được thiết lập ở 
Chùa tổ Wat Nong Pah Pong và những chi viện của nó, trong 
đó có hơn 100 chi viện ở Thái Lan, vẫn đang phát triển tốt 
lành. Giới luật thì nghiêm trang, giúp cho người tu sống giản 
đị và trong sạch một cách hòa hợp trong cộng đồng nơi mà 
giới, định, tuệ được tu dưỡng một cách khéo léo và liên tục. 
Thường có giờ thiền tập thể hai lần một ngày, có ngày có sư 
thầy nói chuyện chỉ dẫn. Cốt lõi của thiền là lẽ sống trong tu 
viện. 

Những tăng và ni trong các tu viện tự làm những việc 
chân tay, tự nhuộm vải, may vá y phục, tự làm những thứ 
cần thiết và quét dọn khu chùa để giữ cho nó luôn có được 
quang cảnh trong sạch thanh khiết. Họ sống một cách cực kỳ 
thanh đạm, tuân giữ các giới tu khất sĩ ăn mỗi ngày một bữa 
từ bình bát khất thực và chỉ giữ một số đồ dùng cá nhân thật 
cần thiết và quần áo. Rải rác trong rừng là những chòi cốc 
riêng [kuti] nơi các tăng và ni sống và thiền tập một mình. 
Đó cũng là nơi họ thực hiện việc đi thiên theo những lối mòn 
dưới những bóng cây. Trí tuệ là lẽ sống của các tu sĩ, và thầy 
Ajahn Chah đã nỗ lực bảo tồn một lối sống xuất gia đơn sơ 
để mọi người có thể chuyên chú học và tu tập Giáo Pháp cho 
đến tận hôm nay. 


Phong cách chỉ dạy tuyệt vời của thây Ajahn Chah có 
nhiều khi làm dẫn lệch người nghe. Đôi khi chúng ta phải 
nghe đi nghe lại nhiều lần điều gì đó, rồi tâm ta mới bất ngờ 
bật hiểu, và cái giáo lý đó được nhìn thấy một cách thâm sâu 
sắc hơn nhiều. Những phương tiện thiện xảo của thầy là rất 
hay, thầy sắp xếp những giảng giải Giáo Pháp phù hợp với 
thời gian và không gian, và hợp với sự hiểu biết và sự nhạy 
cảm của những người nghe. Nếu chép những lời dạy của 
thầy ra giấy thì ta thấy có chỗ dường như thầy không nhất 
quán và thậm chí tự mâu thuẫn! Lúc đó người đọc nên nhớ 


18 * Thiền sư Ajnhn Chanh 


lại những lời đó đã được ghi lại từ văn nói điễn tả theo kinh 
nghiệm sống động. Tương tự, đôi lúc những giáo lý thây dạy 
có chỗ khác với kinh điển, lúc đó chúng ta nên nhớ rằng thầy 
Ajahn Chah nói ra từ cái tâm của mình chứ không phải từ 
kinh sách, từ chính kinh nghiệm thiền thâm sâu của thây. 


T 


Quý độc siả muốn có thêm thông tín hình ảnh 0ề cuộc đời của thiền 
sự Ajnhn Chnh, xin đọc thêm trang tueb “Các băng hình 0ideo 0ề 
Cuộc Đời của AJahn Chah” — [tuu.AJahnChah.ors.0ideos] 


